TẠP CHÍ VHDG SỐ 5/2015 


41 


ẢNH HƯỚNG CỦA PHIM TRUYỀN HÌNH 
tới sự biên đôi trong lôi sông gia đình ở Việt Nam 
từ thập niên cuối thê kỉ XX đên nay 


thuộc và phổ biến với tất cả mọi người, 

từ trẻ nhỏ tới người già. Thực hành việc 
xem phim truyền hình thường được gắn với 
hình đung về một không gian gia đình đặc 
trưng, trên bộ sofa, quanh chiếc bàn ăn, sau 
những giờ lao động xã hội vất vả. Bởi vậy, có 
thể nói, phim truyền hình là một yếu tố quen 
thuộc và có ảnh hưởng nhất định trong lối sống 
và sinh hoạt gia đình. Đặc biệt trong bối cảnh 
văn hóa lối sống của người Việt Nam có sự 
biến đổi mạnh qua hai thập kỉ bản lề từ thế kỉ 
XX sang thế kỉ XXI,thì mối quan hệ giữa phim 
truyền hình với cá nhân, gia đình càng thể hiện 
rõ những thay đổi mang tỉnh văn hóa. 


P him truyền hình là hình thúc giải trí quen 


ĐINH MỸ LINH 


1. Ảnh hưởng của phim truyền hình với 
gia đình Việt Nam trong thập niên cuối thế 
kỉXX 


Trong kháng chiến, truyền hình sất cánh 
cùng điện ảnh, phục vụ nhu cầu chiến đấu và 
kiến quốc trên mặt trận văn hóa. Đến khi hòa 
bình lập lại, truyền hình mới thực sự hướng tới 
phục vụ từng hộ gia đình. Thập kỉ 90 của thế 
kỉ XX được đánh dấu là thập kỉ nổ rộ thực sự 
của phim truyền hình, khi điều kiện kinh tế 
dần cho phép chiếc máy thu hình trở thành 
phương tiện giải trí thân quen của mỗi nhà. 
Đặc biệt từ cuối thập kỉ 80, điện ảnh Việt Nam 
gặp khủng hoảng vì phim video ngoại nhập 
và sự thoái trào của làn sóng phim "mì ăn liền" 


Như vậy, từ việc giữa các làng kết nghi 
với nhau, đến cách ứng xử trong giao tiếp, rồi 
không gian hát, cách ngồi hát... có thể coi đó 
là những những bài học quý giá về tình thần 
tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau 
trong lúc khó khăn. Bất cứ trong hoàn cảnh 
nào, họ luôn nghĩ tốt về nhau, sẵn sàng dành 
cho nhau những tình cảm chân thành, trong 
sáng nhất. Nói rộng ra, đó là bài học vô cùng 
cố giá trị về cách ứng xử mang tính xã hội. 

Nhìn chung, tính trữ tình hầu như chiếm 
đại đa số trong lời ca hát Ghẹo, với nội dung 
chủ yếu nói về giao duyên đôi lứa, nhưng vượt 
lên trên hết đó chính là những lời nhắn nhủ 
mang tính giáo dục của người đi trước truyền 
lại cho thế hệ sau. Bên cạnh đó, qua lời ca còn 
giúp thế hệ con chấu sau này nhận thức được 
thiên nhiên, cuộc sống, biết được cách nghĩ, 
cách câm, biết được tình yêu của những con 


người nông đân bình đị nhưng có một truyền 
thông vô cùng quý báu: lòng nhân ấi, tình yêu 
thương, và tinh thần đoàn kết cộng đồng cùng 
nhau lao động sẵn xuất, cùng đấu tranh vì cuộc 
sống ấm no, hòa bình và hạnh phúc. " 


Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Đăng Hòe (1979), Bước đầu tìm hiểu hát Ghẹo 
Vĩnh Phú, Ty Văn hóa - Thông tin Vĩnh Phú, Vĩnh Phú. 

2. Ngô Quang Nam, Xuân Thiêm chủ biên (1986), Địa chí 
Vĩnh Phú văn hóa dân gian vùng đất Tổ, Sở Văn hóa - Thông 
tin Vĩnh Phú, Vĩnh Phú, 

3. Nhiều tác giả (1986), Văn nghệ dân gian đất Tổ (Địa chị), 
Sổ Văn hóa, Thông tin & Thể thao Vĩnh Phú, Vĩnh Phú. 

4. Phạm Trọng Toàn (2005), "Tương đồng khác biệt giữa hát 
Xoan, hát Ghạo Phú Thọ và Quan họ Bắc Ninh", Luận án 
tiến sĩ Văn hóa học, Viện Văn hóa thông tin, Hà Nội. 

5. Nguyễn Khắc Xương, Dương Huy Thiện (1979), Hát Xoan 
hát Ghẹo Vĩnh Phú (giới thiệu - sưu tầm), Hội Văn học nghệ 
thuật Vĩnh Phủ, Vĩnh Phú. 


TS. ĐÀO ĐĂNG PHƯỢNG 
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 


42 


phim truyền hình "nội" và "ngoại” chiếu trên 
các đài trung ương và địa phương càng tạo 
sức hút nhanh chồng với khán giả. Trong bối 
cảnh đó, sự lên ngôi của phim truyền hình đã 
kéo theo những ä ảnh hưởng đồng kể tới đời sống 
gia đình của mỗi hộ khán giả xem đài. 


Trước hết, thối quen xem truyền hình góp 
phần bồi đấp lối sống cố kết gia đình, lòng 
xớm. Nếu trước những năm 1980, khung cảnh 
quen thuộc trong đời sống văn hóa nước ta là 
cảnh người dân làng trên xóm đưới tập trung 
tại bãi chiếu của các đội chiếu bóng lưu động, 
thì sang tới những năm 1990 lại thay bằng cảnh 
tối tối, các gia đình quây quần trong nhà bên 
chiếc máy thu hình. Đánh giá về giai đoạn cuối 
thập kỉ 80, đầu thập kỉ 90, tác giả Trần Duy 
Hinh nhận xét: "Chương trình tivi ngày càng 
hấp dẫn, các gia đình ngày càng quây quân 
bên máy thu hình nhiều hơn (...)"6). Hồi kí của 
nguyên Đại Sứ Trung Quốc tại ,Việt Nam Lý 
Gia Trung về cơn sốt phim truyền hình Trung 
Quốc tại Việt Nam cho biết: "(Nguyên) Phó 
Thủ tướng Nguyên Công Tạn lúc đó cho biết, 
phim truyền hình Trung Quốc chiếu vào tối 
nào thì các cơ quan chính phủ khó triệu tập 
hội nghị vào hôm ây, cho dù là cán bộ cấp cao 
cũng mong về nhà đúng giờ để không bỏ đở 
tập nào. Quan chức của Bộ Văn hóa Việt Nam 
cho biết, mỗi khi chiếu phim truyền hình Trung 
Quốc, người đi bộ trên phố Hà Nội sẽ giảm rõ 
rệt, sự cố giao thông cũng giảm tương ứng”. 
Như thế, những năm 1980 và đặc biệt trong 
thập niên 1990, cư dân Việt Nam dần dần thiết 
lập và phổ, biến một thói quen sinh hoạt văn 
hồa mới mẻ: giải. trí và tiếp cận văn hóa bằng 
phương tiện truyền hình. Tính cố kết, gắn bổ 
gia đình được nâng cao, mà truyền hình là một 
công cụ thúc đầy. Nếu chiếu bóng lưu động 
thời chiến gắn liền với những kỉ niệm hò hẹn, 
giao lưu, giúp cố kết sức mạnh tỉnh thần làng 
xóm thì nay, truyền hình lại thúc đấy tính cố 
kết hộ gia đình, tạo điều kiện cho những quây 
quần, chỉa sẽ riêng tư bên người thân. 


Mặt khác, xem xết phim truyền hình trong 
ý nghĩa gắn kết, củng: cố mối liên hệ gia đình 
đồng thời cũng cần đề cập tới một chiều kích 


NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 


liên quan, đó là: kí úc gia đình. Các công trình 
nghiên cứu xã hội học từng chỉ ra triển vọng 
nghiên cứu về kí ức, cụ thể hơn là "kí ức gia 
đình" - với tư cách là mối liên hệ giữa các thể 
hệ. Theo họ (Halbwachs (1950), Le Wita (1984), 
Segalen (1993), Coenenr-Huther ( 1994). SN "kí 
ức đem lại cho cá nhân nguồn lực để bén rễ 
vào điều gì đồ tồn tại trước anh ta" và "những 
kỉ niệm mà người ta giữ về quá khứ của mình 
là chúc năng của cấi người ta đang là trong 
hiện tại, của môi trường xã hội học và của hệ 
tư tưởng gia đình của người đó"®, Đối với 
những người thuộc thế hệ sinh trưởng trong 
những năm 1980, 1990 ở Việt Nam, thì phim 
truyền hình để lại trong kí ức của họ kỉ niệm 
về sự quần tụ, chia sẽ trong gia đình, thậm chí 
cùng chia sẻ một bộ phim với nhau trong làng, 
xóm. Như các nhà nghiên cứu đi trước đã gi 
ra, kí úc cá nhân, kí ức gia đình có sự giao 
nhau với kí ức tập thể, bởi vậy kí ức không chỉ 
phản ánh hành trang hình thành nên một cá 
nhân con người cụ thể, mà còn cho phép chỉ 
đấu về những sự kiện để lại đấu ấn trong lịch 
sử quá khứ của tập thể. Chia sẽ của các độc 
giả báo VnExpress cũng đề cập tới những bộ 
phim truyền hình đã đi vào kí ức sinh hoạt 
một thời: Với độc giả T. Dương, nhắc tới một 
bộ phim truyền hình là nhớ lại kỉ niệm tuổi thơ 
đi học về ngôi ôm tô cơm mẹ nấu vừa xem 
vừa ăn: "Đặc biệt là hồi đó cơm do mẹ dậy 
nấu từ sáng sớm rồi mới đi làm, cẩn thận ủ vào 
cái chăn để trưa về hai chị era vẫn có cơm 
nóng ăn. Bây giờ mẹ đã đi xa, nhớ mẹ da diết"; 
độc giả T. Tuần lại chia SẼ: "thấy nhớ tuổi thợ 
quá, hồi đó tôi mới gần 10 tuổi, cả xóm có 
một cái tỉ vi trắng đen quây quần lại xem.. 
một khán giả khác: "Cứ nhớ hồi xưa ở chỗ | tở 
chưa có điện, cứ đến giờ là trễ em trong xóm 
kếo nhau đi xem nhờ, vui phết!"“, Những kí 
úc gắn với phim truyền hình không chỉ đơn 
thuần là nội dung một bộ phim hay, mà với 
thế hệ lớn lên trong thời kì Đổi mới, họ còn 
thấy thân quen, gắn bó với một thời đất nước 
đang vươn lên từ trong nghèo khó, nhưng tình 
cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm thì quây 
quân, âm ấp. 


TẠP CHÍ VHDG SỐ 5/2015 


Bên cạnh đó, các nghiên cứu xã hội học 
cũng chỉ ra rằng kí ức gia đình gắn bồ khăng 
khít với việc hình thành bản sắc cá nhân; mặt 
khác, kí ức mang tính trao truyền thế hê®, 


Phim truyền hành trổ thành những kí úc tuổi 
thơ gốp phân định hình nên cá nhân sau này. 
Thập niên 1990, thông qua truyền hình mà mọi 
thành phần dân chúng mới được tiếp xúc rộng 
rãi với phim ảnh trong nước cũng như của 
nhiều quốc gia trước đây chua được biết đến. 
Cũng không ít người có kỈ niệm sâu sắc trong 
đời gắn với những bộ phim truyền hình, như 
chia sẻ của chị Meo... trên mạng xã hội 
webtretho: "Đang chơi nghe tiếng nhạc Tây 
đu ký nhà bên cạnh mà cuồng hết cả lên, không 
biết làm thế nào, đành bắc ghế lên lấy chìa 
khóa để mở tủ tivi, ai đè ghế trượt bị ngã. Chân 
em va vào góc cái bàn kính, xuyên thủng cả 
bắp chân, chảy bao nhiêu máu, giờ vẫn còn 
seo. Nhưng lúc đó giấu mẹ, không đám nồi là 
con leo lên ghế để lấy chìa khóa xem tivi. Giờ 
cứ mỗi lần xem 7ây du kí lại nhớ đến cái sẹo ở 
chân". Không ít khán giả trẻ cũng có cảm hứng 
"đóng giả", học theo mẫu nhân vật yêu thích 
và tự tay tạo ra những món đồ giống như trên 
phim truyền hình. Trên một diễn đàn mạng xã 
hội, thành viên Lifewith... cho biết: "Ân tượng 
nhất là Ngôi nhà nh trên thảo nguyên. Nhớ 
hồi đó mê cái cuộc sống giống trong phim đến 
nỗi được bao nhiêu tiền tiêu vặt đều đi mua 
mấy cái đồ thủ công bằng gỗ". Thành viên 
Kim chia sễ: "Lũ trẻ con hàng xóm vào mùa 
gặt toàn trèo lên đống rơm cao ngất ngưởng 
rồi hô to "Ta là Tôn Ngộ Không đây...", bọn 
con gái thì dành dụm tiền cho đủ để mua con 
búp bê 2000đ. thiết kế thời trang cho nó giống 
như Maria, rồi một thời cũng có phong trào 
viết nhật kí giống như phim Nhật kí của 
Đaniela "6, Điều này chứng tổ, rõ rằng phim 
truyền hình có sức mạnh tác động tới sở thích, 
thú vui, thói quen, thị hiếu và định hướng ước 
mơ cho trễ nhỏ. Nhiều mơ ước và kỉ niệm đẹp 
đã hình thành từ những bộ phim đi cùng tháng 
năm tuổi thơ như thế, nhưng mặt khác, nêu 
phim ảnh nói chung, phim truyền hình nói 
riêng không được kiểm soát chặt chẽ thì không 


43 


khó hình dung sức ảnh hưởng của những nội 
dung xấu, thói quen thiếu văn hóa sẽ tiêm 
nhiễm tới lớp trẻ như thế nào. 


Việc thêm vào đời sống nhân dân một kênh 
giải trí có chất lượng có tác dụng thu hút con 
người vào hướng giải trí lành mạnh hơn, cung 
cấp nhiều tri thức, trải nghiệm xã hội hơn. Đặc 
biệt, trong bối cảnh bấy giờ phim video "đen" 
tràn lan với không Í ít những phim bị coi là mang 
tính độc hại của Mỹ, Hồng Kông... còn điện 
ảnh Việt Nam đang gặp khủng, hoảng, thì 
những sêri phim dài tập kinh điển của nước 
ngoài được chiếu trên truyền hình Việt Nam 
đóng vai trò đăng kể trong việc đưa những tắc 
phẩm chất lượng, chính thống và giàu tính 
nhân văn đến với khán giả. Đến nay vân có 
thể bắt gặp những dòng hoài niệm về dòng 
phim truyền hình từng gắn bố với đời sống 
tỉnh thần của một lớp khân giả một thời. Ví dụ 
như đồng phim đề tài đổi mới và xây dựng xã 
hội chủ nghĩa của Trung Quốc thập niên 1990, 
là dòng phim rất gần gũi, lôi cuốn với khán 
giả Việt Nam, bởi cấc phim này chiếu đúng 
thời điểm Việt Nam cũng đang mở cửa, những 
người trẻ tìm thấy bóng dáng của chính mình 
trong các nhân vật trên phim, được cổ vũ, học 
hỏi thêm từ quá trình vươn lên của nhân vật. 
Dòng phim này tới nửa cuối thập niên 1990 
Việt Nam mới sẵn xuất. Phim tác động sâu vào 
lồng khấn giả là bởi bối cảnh trhng khớp với 
hoàn cảnh sống của xã hội Việt Nam đương 
thời trong khi điện ảnh trong nước chưa có tác 
phẩm phân ánh kịp thời. Phim truyền hình, 
bằng việc cung cấp những góc nhìn khác nhau 
về đời sống xã hội mở cửa, đã tạo những tiền 
đề đầu tiên cho việc hình thành nên những 
công dân năng động thời mở cửa; đồng thời 
đưa ra dự câm, cảnh báo về hai mặt phát triển 
và tha hóa của đồng tiền. Một khán giả thế hệ 
8X thổ lộ về phim Tình Châu Giang: "Các bạn 
trẻ đều thấy hình bóng của mình . trong Thành, 
Trinh.... Mình lúc đó 14 tuổi, rất bỡ ngỡ với 
những cuộc chiến thương trường, những khái 
niệm cô 3 phần, cổ đông, thị trường chứng khoán, 
nhưng theo dõi các số phận của nhân vật với 
sự thú vị riêng. Nhiều ước mơ cũng bắt đầu từ 


44 


NGHIÊN CÚU - TRAO ĐỔI 


đó"”!, Phim truyền. hình, như thế, đóng. góp 
vai trò như một nguồn lực hun đúc tính thần, Ÿ 
chí và định hướng cho con người ngay từ tuôi 
thiếu niên, đưới mỗi mái nhà bình dị. 

Phim truyền hình cũng phần nào ảnh hưởng 
tới việc hình thành nên quan niệm sống, chiêm 
nghiệm cá nhân từ khi con người còn trong, tuổi 
vị thành niên. Một độc giả báo VrExpress cho 
biết: "Là một công đân thuộc thế hệ đầu 9X, có 
thể nói lứa tuổi của tôi thật may \ mắn khi đã 
được trải nghiệm những bộ phim bắt hủ như thế 
này dưới cái nhìn và suy nghĩ của một đứa trẻ "4, 
Khán giả Lepapi... khẳng định: "Phim Hàn hay 
phim Trung Quốc, xem Lphim làm suy nghĩ mình 
tích cực hơn, muôn phần đấu hơn"®. Như khán 
giả VVT nhận xét về phim 7ây đu kí "Người 
trưởng thành thích xem Tây du kí để ngâm nghĩ 
chuyện đời "thế thái nhân tình", (...) lấy đó mà 
làm thước đo để phân biệt phổi trái trước sau 
trong các mối quan hệ xã hội"4?, 


Từ đó, phim truyền hình máng tính chất trao 
truyền giá trị giữa các thế hệ, giúp gia đình 
trong việc định hướng thẩm mũ và cân bằng 
cần cân thưởng thức văn hốa của cộng đồng. 
Độc giả báo VnExprzss, T. Được, cho rằng: 
"Phim truyền hình gắn liền đời sống người dân, 
cũng là một đồng thông tin giáo dục cuộc sống. 
Lựa chọn, chắt. lọc phim hay từ các nước khắc 
nhau, từ các nền văn hóa khác nhau sẽ khiến 
món ăn tỉnh thần đa dạng, đúng với tnh. thần 
"hòa nhập mà không hòa tan". Khi bàn về các 
phim truyền hình thập niên 1990, một độc giả 
tên Thành nhớ lại: "Hồi ấy tôi mê game điện 
tử lắm (thời đó mới có điện tử bốn nút thôi). Đi 
học buổi chiều, hết học là la cà điện tử và đọc 
truyện tranh. Nhưng mấy bộ phim này đã lôi 
cuốn tôi, đủ sức kéo tôi về nhà sau mỗi buổi 
tan trường", 


Riêng các phim truyền hình Việt Nam, với 
những câu chuyện dung dị đi vào lòng người 
về ga. đình, làng xóm quê hương, lại có ý nghĩa 
gửi gằm, trao (truyền những giá trị tốt đẹp về 
tình cảm gia đình. Có những nhân vật đã trở 
thành điển hình vượt ra khỏi tác phẩm nghệ 
thuật để đi vào lòng quần chúng như: Chu Văn 
Quyềnh (Đất và người), anh trưởng, thôn (Người 


vác tù và bàng tổng), mẹ chồng (Mẹ chồng tôi)... 
Bộ phim Mẹ chồng tôi mở đầu chương trình 
phim Văn nghệ chủ nhật năm 1994 đã tạo được 
tiếng yang rất lớn trong công chúng, tới nay 
vẫn nhiều người nhớ tới ấn tượng sâu đậm của 
bộ phim cũng như của nhân vật mẹ chồng trong 
phim. Như chia sẽ của các độc giả VnExpress: 
Độc giả Minh Thảo: “NSND Thu An và Chiều 
Xuân đã giải quyết được vấn đề thâm căn cố 
đế trong đời sống xã hội: Mẹ Chồng - Nàng 
đâu!"; Huy, Hoàng: "Tôi luôn nhớ đến bà trong 
vai điễn của phim Mẹ chồng tôi. Bà là hình 
ảnh tôi luôn nhớ về bà ngoại của tôi - một 
người phụ nữ với đầy đủ phẩm chất của người 
phụ nữ Việt Nam: đôn hận, vị tha, tình thương 
bao la với con cháu"; Duy Phát: "tôi rất ấn tượng 
với nhân vật bà mẹ chồng đôn hậu, giàu lòng 
vị tha! Khi tôi ngồi xem phim cùng mẹ tôi, tôi 
nhớ mẹ tôi đã khóc khi xem bộ phim này. Và 
đó cũng là lần duy nhất tôi xem một bộ phim 
từ nhỏ mà tôi nhớ nhân vật đến tận bây giờng?, 
Diễn viên Thu An (vai mẹ chồng) của bộ phim 
đã trở thành hình tượng bà ngoại, bà nội trong 
kí ức của nhiều. thế hệ khán giả truyền Kinh, 
bởi từ phim truyền hình mà khán giả được thấy 
lại hình ảnh người bà, người mẹ đôn hậu, chất 
phác, hiền từ, vị tha đặc trưng của người phụ 
nữ Việt Nam. 

2. Tác động của phim truyền hình tới gia 
đình (rong bối cảnh toàn câu hóa từ thập niên 
đần thế kỉ XXI đến nay 


Bước sang thế kỉ XXI, phim truyền hình 
BắP, phải sự cạnh tranh giành khán giả từ rạp 
chiếu phim, cơn sốt trò chơi truyền hình thực 
tế và nhiều hình thức giải trí khác trên Internet. 
Bản thân phim truyền hình giai đoạn đầu thế 
kỉ XXI cũng phản ảnh tính chất toàn cầu hóa 
ngày càng mạnh, thể hiện ở xu hướng độc tôn 
phim Hàn Quốc, Trung Quốc trên tr uyền hình 
và thị hiếu Việt hóa kịch bản nước ngoài, điều 
này đã để lại hệ quả trong thói quen xem truyền 
hình của từng gia đình. 


Trước tiên, sự thay đổi trong phương thức 
thưởng thúc truyền hình cũng khiến tính cố 
kết gia đình không còn mạnh nữa. Nếu như 
trước đây, nói đến truyền hình là nói đến không 


TẠP CHÍ VHDG SỐ 5/2015 


gian gia đình, nơi phòng khách, phòng ăn, 
phòng ngủ với các thế hệ quây quần bên chiếc 
máy thu hình sau mỗi bữa cơm tôi, thì ngày 
nay hình ảnh â ấy không còn phổ biến nữa. Thế 
kỉ XXI đánh đấu những thay đổi đáng kể về Kĩ 
thuật, ngày nay ngoài truyền hình, khán giả 
có thể xem phim giải trí trên nhiều bình thức 
Internet, băng đĩa, rạp chiếu bóng... từ đó mỗi 
người đều có khả năng chủ động lụa chọn thời 
diểm xem phim, giải trí theo nhu cầu riêng. 
Truyền hình cáp phát triển với nhiều kênh hơn 
cũng phân tán mối quan tâm chung của từng 
thành viên trong gia đình. Như trích dẫn của 
tạp chí Công nghệ viễn thông thuộc công tỉ 
truyền thông VTC: Anh Trang Nghĩa, nhà ở 
chung cư Linh Đàm than thở: "Ngày xưa thì 
đến giờ là cả nhà quây quần quanh cái TV 
cùng xem một chương trình hay nghe bản tin 
thời sự cho đù lúc đó chỉ là cái TV đen trắng 
hay Sony màu to đùng. Giờ thì TV xịn, dần 
xịn, nhiều kênh, mỗi người một ý, chẳng ai 
chịu ai", Còn trường hợp nhà anh Hoàng 
Ân ở khu Hoàng Văn Thái lại khác, anh kể: 
"Biết là trong gia đình mỗi nhà mỗi tính nên 
tôi đã chủ động sắm mỗi phòng một TV cùng 
hệ thống giải trí tương ứng. Vợ thì kèm đầu 
phát HD để phục vụ xem phim, con thì gắn 
cùng bộ máy chơi game PlayStation 3, còn hai 
ông bà cụ thì TV CRT với đường truyền hình 
cấp. Ấy vậy mà có tối thứ 7, cả nhà cùng bật 
mỗi người một phòng, phòng nào cũng mở 
âm lượng lớn, thế là cuộc chiến giữa... các TV 
bắt đầu"19, Nhìn lại, tính cố kết gia đình đã 
thiết lập nên qua thói quen xem truyền hình 
trong thập niên cuối thể kỉ trước đến nay đã 
bắt đầu nứt vỡ. Thói quen xem phim truyền 
hình theo sở thích cá nhân ít nhiều làm giảm 
thời gian giao tiếp, quây quần giải trí và chia 
sẽ sở thích chung giữa cha mẹ và con cái, giữa 
các thành viên trong gia đình. Không gian gia 
đình bị chia nhỏ về từng không gian sinh hoạt 
riêng trong thời đại này, và dịch vụ truyền hình 
là một tác nhân thúc đẩy. 

Những cơn sốt thần tượng nâng lên tầm vóc 


ổãa quốc gia, như lần sống thần tượng Hàn 
Quốc, Trùng Quốc... có tắc động nhất định tối 


45 


quan niệm gia đình của thế hệ trẻ. Đặc biệt là 
ở nữ giới. Các nhà nghiên cứu văn hóa (Ang, 

1985; Geraghty, 1991; Hobson, 1982) cho 
rằng "phim truyền hình nhiều tập là không gian 
của người đàn bà, trong đó động cơ của những 
người đàn bà được làm thành có giá trị và được 
tán dương, cụ thể hơn "những chủ đề trung 
tâm của phim truyền hình nhiều tập - các mối 
quan hệ giữa con người, hôn nhân, 1i đi, con 
cấi và vân vân - khớp với những mối lo lắng 
gia đình chú yếu theo truyền thống của đần 
bà”t3, Có thể thấy tằng, phim truyền hình sản 
xuất những năm cuối thế kỉ XX thường xây 
dựng câu chuyện của những phụ nữ hiền lành, 
đảm đang, hi sinh nhưng chịu nhiều thiệt thôi, 
gian truân trong cuộc sống; cồn bước sang 
những năm đầu thế kỉ XXI, đề tài của phim 
truyền hình Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, 
Trung Quốc... đều có hiện tượng chuyển sang 
khai thác những câu chuyện lãng mạn trong 
mơ với những phụ nữ cá tính, vụng về, không 
chải chuốt nhưng được yếu chiều bởi một người 
đần ông điển trai, chu đáo, hoàn hảo và lãng 
mạn. Những cân chuyện quen thuộc như vậy 
trên truyền hình góp phần dựng lên một mẫu 
tình yêu lí tưởng trong mắt những cô gái trẻ - 
vốn là khán giả chủ yêu của thể loại phim này. 
ở Việt Nam, nhiều nhà báo và nhà bình luận 
cho rằng cơn sốt lấy chồng Hàn Quốc cũa phụ 
nữ Việt Nam có một phần nguyên nhân ở những 
ảo tưởng về cuộc sống lãng mạn, tốt đẹp mà 
phim truyền hình vẽ ra trước khẩn giả. Trang 
VTC lí giải về ước mơ lấy chồng Hàn của các 
cô gái vùng cù lao sông Hậu: "Hình ảnh đàn 
ông Hàn Quốc lăng tử, hay khóc trên phim là 
giấc mơ của họ. Không ít trường hợp khi được 
hỏi vì sao lấy chồng Hàn Quốc, các cô thật 
thà: "Con chỉ mong được nhìn thấy thủ đô 
Seoul, được thấy nhà cao tầng, thấy sông Hàn, 

thấy thần tượng, được xem ban nhạc X. biểu 
diễn..."49, Ông Lê Huy Khoa - Hiệu trưởng 
trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata ì cũng đề cập: 

"Tùng có một cô gái Việt Nam lấy chồng Hàn 
Quốc nói với tôi ráng tại sao trong phim họ 
lãng mạn, họ yêu nhau tha thiết và đối xử với 
nhau như vậy nhưng ngoài thực tế thì lại hoàn 
toàn ngược lại"0?, Báo 7iổi trẻ cũng nhận xét: 


46 


NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 


^®S __ _— ————————=———— 


"Dưới tác động của phim Hàn, nhiều bạn trẻ 
khi yêu lại mong được sống chung nhà với 
người mình yêu để có được tình yêu trọn vẹn 
như trên phim”. Thành viên BoA_valent... trên 
trang ` web phim ảnh nổi tiếng k;fn.ne? cũng 
viết rằng: "Mình rất thích mô líp này. Mong 
tầm được một anh đẹp trai để sống chung nhà 
như vậy"0®, 


Như thế, không chỉ có sự thay đổi trong 
thói quen sinh hoạt và tính cô kết, quần tụ gia 
đình, mà phim truyền hình còn đồng hành, 
thậm chí gốp phần. tác động cả tới sự thay đổi 
trong quan niệm của giới trẻ ngày nay về kiểu 
mẫu tình yêu và gia đình khác với truyền 
thống: lập I nên những hình mẫu ảo ảnh đẹp đẽ 
về một kiểu gia đình lãng mạn dựa trên cơ sở 
tình yêu mộng mơ, kiểu mẫu người chồng đa 
cảm dịu dàng, hay việc chấp nhận quan niệm 
sống chung trước hôn nhân. 


Trên bình diện khác, trước bối cảnh mới 
của thời đại, "gia đình" cũng có sự chuyển biến 
trong cách thức tổ chúc và quan niệm, để củng 
cố giá trị là cái nôi tịnh thần trợ giúp về mặt 
tâm lí, nh cảm cho mỗi người. Trên thế giới, 
những quan niệm về gia đình hiện đại cũng 
chỉ ra rằng, trong bối cảnh xã hội công nghiệp 
hiện nay, gia đình không tan. biến mà có sự 
thay đổi thiết chế một cách mềm dẻo: thay vì 
để chủ nghĩa cá nhân xung đột, phá vỡ gia 
đình thì nay, gia đình là nơi nở rộ của các cá 
nhân"*. Đối với gia đình Việt Nam khi bước 
sang thời Hội nhập cũng vậy, khi điều kiện 
sống khiến những thành viên trong nhà không 
đuy trì thói quen quây quần sinh hoạt hằng 
ngày bên nhau như trước nữa, thì thông qua 
loại ` hình phương tiện giải trí muôn thuở là 
truyền hình, gia đình vẫn duy trì sự kết nối 
giữa các thành viên ở một thể thức khác. 


Phim truyền hình trở thành công cụ trao 
truyền giá trị gia đình từ xa trong thời đại phân 
tách gia đình. Bác Nam G5 tuổi, Hoàng Mai) 
kể rằng hiện nay, giới trễ có đời sông riêng 
với các thú vui, quan niệm mà người già không 
"theo" kịp. Bác cũng có 1o lắng với những cách 
nghĩ mới của giới trẻ như lối sống thử, ăn chơi, 


nhưng. khi sặp truyền hình chiếu bộ phim nhiều 
tập Lốt sống sai lầm, bác xem và cảm thấy rất 
tâm đắc với những bài học giáo dục người trẻ 
mà bộ phim đưa ra. Bác dặn các cháu trong 
nhà xem phim này, và có lén theo dõi xem 
các cháu có nghe lời hay không. Khi thấy các 
cháu mình cũng nghe theo, VỀ phòng riêng 
xem phim và cũng rất say sưa, bắc thấy được 
yên tâm hơn phần nào, "vì các chấu vẫn nghe 
lời mình", và vì “bộ phim sẽ thay mình nói với 
các cháu những điều mình muốn rần dạy "00, 
Như thể, ở đây phim truyền hình đóng vai trò 
phương tiện để thế hệ trên trao truyền giá trị ' 
cho thể hệ đưới theo cách mà thế hệ dưới cảm 
thấy tự nguyện. 


Mặt khác, phim truyền hình của thập niên 
1990 không những là hồi ức đẹp về gia đình 
và tuổi thơ, mà với nhiều khẩn giả ngày nay, 
kí ức về phim truyền hình Xa còn là một đốt 
trọng mang tính chuẩn mực về chất lượng giải 
trí trên truyền hình, so với thời đại ngày nay. 
Trên một diễn đàn mạng xã hội, chị Kim... 
nhận định "thời đấy ít phim và phim nào cũng 
chất lượng nên đài mình chiếu gì mọi người 
cũng háo hức xem và đón nhận vô cùng nông 
nhiệt, mình nhớ ngày ấy đi gặt với đi nhổ lạc 
vừa làm vừa rôm rả bàn chuyện phím, đây như 
một món ăn tỉnh thần không thể thiếu của mỗi 
người dân quê mình...". Khán giả Hải Anh cho 
rằng "Ngày xưa thiếu thốn văn hóa nên đọc 
nhiều báo, sách, xem phim... cái gì cũng kĩ và 
nhớ lâu, chả bù bây giờ". Chị Kalen... cũng 

cùng ý kiến " "Sao phim ngày đấy xem thấy 
hay thế, hồi đầy không phổ biến Internet như 
bây giờ nên tối nào cũng hồi hộp chờ tới giờ 
phim, đang xem hay mà hết tập phím thì tiếc 
đút ruột, lại ngÓng tối mai mau đến", còn độc 
giả Minh Thu của bão VnExpress chia sẻ "Có 
lẽ bây giờ thế hệ trẻ đã bão hoà với những bộ 
phim hiện đại nên chắc không hiểu được cảm 
giác háo hức mỗi khi đến 6h xem Ngôi nhà 
nhỏ trên thảo nguyên, đến 9h xem Osir hay 
Nữ tiếp viên hàng không 9”. Như thế, sự say 
mê, tình cảm hâm mộ của khán giả với một 
loạt các phim truyền hình kinh điển giai đoạn 
này một phần là bởi các phim chất lượng cao 


TẠP CHÍ VHDG SỐ 5/2015 


47 


———-—— —————— ` 


này đáp ứng kịp thời nhu cầu giải trí trong tình 
trạng đói văn hóa giải trí của nước ta lúc đó. 
Những khân giả Việt Nam ngày ấy vẫn duy trì 
những giá trị tình cảm được khơi gợi từ phim 
truyền hình Xưa ngay Trong đời sống hiện đại 
hôm nay, để tiếp tục giữ những. giá trị gia đình 
ấy trong cuộc sông phức tập, dầy cám dỗ hiện 
tại. Độc giả Hoài Thương của VnExpress cho 
biết: "Tôi còn nhớ mẹ tôi, khi cơn lũ đã vào 
đến ngõ, đã không "thèm" đọn dẹp nhà mà 
mải mê khóc cùng Người giàu cũng khốc}"6*, 
Có những phim truyền hình thậm chí tạo thành 
"hiện tượng", đưa ra đề tài bàn luận nóng hổi 
trong nhà ngoài ngõ - như lời báo Ðaniri.com 
nhận xét: "Những bộ phim được bàn tán, tranh 
cãi trong tùng bữa ăn, trong tùng câu chuyện, 
trong từng thành viên của mỗi gia đình"29, 


Nhìn lại, qua giai đoạn bản lề giữa hai thế 
kỉ XX - XXI, phim truyền hình đóng vai trò 
như một người bạn đồng hành cùng gia đình 
trong việc tạo dựng tính gắn kết, chia sẻ, trao 
truyền giá trị giữa các thế hệ trong cùng mái 
ấm. Nghiên cứu phim truyền hình ở Việt Nam 
đem lại cái nhìn xuyên suốt về chuyển động 
của văn hóa thời hậu chiến: đi qua nhiều biến 
động của thời đại, con người Việt Nam vẫn có 
xu hướng quay về sốc rễ cố kết gia đình; ngay 
cả trong thời hậu hiện đại, trái với những nhận 
định thông thường về sự phân tán, chia rẽ của 
các cá nhân, gia đình Việt Nam vẫn tìm được 
cách thức gắn kết mới hiệu quả. Mặt khác, phim 
truyền hình được coi là hình thức giải trí bình 
đân phổ biến trên thế giới, nhưng trong tiếp 
nhận của người Việt Nam, điểm khiến khán 
giả yêu mến sâu sắc một bộ phim là về đẹp 
của tình cảm và tính giáo dục nhân văn, chứ 
không phải yếu tố kịch tính giải trí như các 
phim ngày nay đang theo đuổi. | 


'Chú thích và tài liệu tham khảo 

) Trần Duy Hinh (2007), "Điện ảnh - -truyền hình bạn 
đồng hành lỡ nhịp" trong: Nhiều tác giả, Hành mrình 
nghiên cứu điện ảnh Việt Nam, Nxb. Văn hóa - Thông 
tin và Tạp chí Văn hóa - -nghệ thuật, Hà Nội, tr, 688. 
(2) Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, "Phim truyền 
hình Trung Quốc tại Việt Nam", http:/vietnamese.cri.cn/ 


721/2011/07/09/15158213.htm 
(3) Dẫn theo Martine Segalen (2013), Xã hội học gia 
đình (Phan Ngọc Hà dịch), Nxb, Thế giới, Hà Nội, tr, 
454-455. 
(4, @), (10), (18), (23) Nguyên Minh, "Những phim 
truyền hình gợi nhó thập niên 1990” .ht://vnexpress net/ 
g⁄/vanhoa/san.khau-dien-anh/2012/06/nhụng-phim- 
truyenhinhgojnhohap-nien-1990/ 
(5) Mardine Segalen (2013), sđd, tr. 458 - 459. 
(6), (9), (22) "Những phim truyền hình gợi nhớ thập niên 
1990”, http:/fwww.webtretho.corr/forum/f26/nhung- 
phimiruyenhinh:goinho‡hap-nien-1990-4-128 I464/ 
index J7.html 
(7) Chủ đề bài thơ trong phim "Tình Châu Giang", 2011, 
htip:/www.dienanh.net/forums/archive/index.php/t- 
9584.hrm] 
(11) Võ Văn Tý (2011), "Những bài học hay từ phim 7ây 
dụ kí", Blog Yume, truy cập ngày 20/07. http://vuraie.vr/ 
10ews/cate/subcate/nhung-baihochay+u-phim+ay-du- 
ky35AS6DDC hml 
(12) Nô Lân, "Mẹ chồng tôi" Thu Án qua đời, hitp:// 
vnexpress.net/gl/van-hoa/201 1/10/me-chong-toithu-an- 
quadoi/ 
(13),(12) Võ Trung, "Công nghệ vàcuộc chiến trong phòng 
khách", http:/fvtc.vn/tapchi/prin349667/index.htm 
(15) Dẫn theo Chris Baker (2011), Nghiên cứu văn 
hóa: Lý thuyết và thực hành (Đặng Tuyết Anh dịch), 
Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Nxb. Văn hóa - 
Thông tin, Hà Nội, tr. 449, 
q6) Hiận Giang (2012), "Hòn đảo phụ nữ đua nhau lấy 
chồng Hàn Quốc", truy cập ngày 16/08, htip//vtc.vi/394- 
344794/phong-sukham:pha/hon-dao-phunu-dua-nhau- 
lay-chong-han-quoc.htm 
(17)LêHuy Khoa(2010), "Lấy chồng Hàn Quốc, chuyện 
không dễ dàng", truy cập ngày 24/08, hitp://vnexpress.neu/ 
gl/ban-docxict/the.gioi/20 10/08/3ba | 209/ 
(19) Dẫn theo Martine Segalen (2013), sđd, tr, 4 - 6. 
(20) Người lái đò (2009), "Nếu điện ảnh muốn thư hút 
khán giả", Hà Nội mới, ngày 24/05. 
(21) "Ảnh hưởng xấu của phím thần tượng Hàn Quốc đến 
giới trẻ Việt", truy cập ngày 04/01/2011, bttp⁄/ 
afamily.vn/giairi/2011010310295515/Anh-huong+xau- 
cuaphim4hantuong-Han-Quoc-dengioitre-Viet.chn 
(23) "Sống lại kí ức với những bộ phim truyền hình 
cũ", truy cập ngày 23/07/2012, hitp://đantri com.vn/ 
cTANMgB12.622022/Spngiatlqrevelsiungbo ptim- 
truyenhinheu.htm 


ThS. ĐINH MỸ LINH 
Viện Nghiên cứu văn hóa 


